A-TY-ĐAT-MA 
CÂU-XÁ LUẬN 


(FIE:š/#1#+38 ) 
(ABHIDHARMAKOSABHASYAM) 
Nguyên tác: Lôn giả THẾ NHÂN 
Hán dịch: HUYỆN TRANG | Viết dịch: THÍCH PHƯỚC VIÊN 
PHẨM MỘT: PHÂN BIỆT GIỚI 
(2-5 X5 # & 
TUNG QUY KINH 
A.TUNG VAN 
Hán văn: 
3š — 1J4§ 3š 5 ĐÃ 
拔 愉 生出 生死 泥 
ð% 3ð 1u X 1u EE 
对 法 藏 论 我 当 襄 
洋 慧 随行 名 对 法 
及 能 得 此 诸 慧 论 
đà 1k Hỗ ất T 1Ñ tức 
此 立 对 法 俱 舍 名 


36 | NHIÊU TÁC GIẢ 


ÑE 4 34 ZÃ Hộ 2 Tế 
由 惑 世 闭 淋 有 海 
因此 传 佛 说 对 法 
Phiên âm: 
Chư nhất thiết chủng chư minh diệt, 
Bạt chúng sanh xuất sanh tử nê; 


Kính lễ như thị như lý Sư, 
Đối pháp tạng luận ngã đương thuyết (1). 


Tịnh huệ tùy hành danh đối pháp, 
Cập năng đắc thử chư huệ luận; 
Nhiếp bỉ thắng nghĩa y bỉ cố, 

Thử lập đối pháp Câu-xá danh (2). 


Nhược ly trạch diệt định vô dư, 

Năng diệt chư hoặc thắng phương tiện; 
Do hoặc thế gian phiêu hữu hải. 

Nhơn thử truyền Phật thuyết đối pháp (3). 


Việt dịch: 


Vị mà tất cả các minh đều được diệt trừ, 

Đã vớt chúng sanh ra khỏi vũng bùn sanh tử; 
Sau khi kính lễ vị Đạo sư như lý như vậy, 
Tôi sẽ diễn giải luận Đối pháp tạng. 

Vị mà tất cả các minh đều được diệt trừ, 

Đã vớt chúng sanh ra khỏi vũng bùn sanh tử; 
Sau khi kính lễ vị Đạo sư như lý như vậy, 


Tôi sẽ diễn giải luận Đối pháp tạng. 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN TẬP |37 


Đối pháp là huệ uô nhiễm, các từy hành của nó 

Và những huệ và luận giúp chứng đắc huệ vô nhiễm ấy. 
Bao hàm thắng nghĩa, đồng thời dựa vào thắng nghĩa, 
Cho nên Luận này được gọi là Đối pháp câu-xá. 


Ngoài sự tư trạch về các pháp, hắn không còn 
Phương tiện đặc sắc nào có thể diệt trừ các hoặc; 
Bởi vì hoặc mà thế gian trôi nổi trong biển Hữu. 
Do đó, truyền thuyết, đức Phật giảng đối pháp. 
B. LUẬN THÍCH 
L Quy kính 


(1). Vị mà tất cả các minh đều được diệt trừ, ' 

Đã vớt chúng sanh ra khỏi vũng bùn sanh tử; 

Sau khi kính lễ vị Đạo sư như lý như vậy, 

Tôi sẽ diễn giải luận Đối pháp tạng. 

Khi muốn tạo luận, vì để nêu bày thể cách cao quý hơn hắn 
các thánh chúng của Thầy mình, Luận chủ trước tiên tán thán 


phẩm tính, tiếp đến mới bày tỏ sự kính lễ. 





! Ht. Chư nhất thiết chủng chư minh diệt, ‡š— 343 #3; cđ., Nhất 
thiết chủng trí diệt chư minh, —1+4&#% »X4 3% › 


38 | NHIÊU TÁC GIẢ 


Vị mà” chỉ cho đức Phật Thế TOn;’ Đấng có khả năng phá trừ 
minh ám cho nên nói là diệt trừ sự tối tăm. 

Tất cả các minh đều được diệt trừ: diệt trừ tất cả các loại 
minh trong mọi trường hợp; chính minh là vô tri thường che 
lấp nghĩa lý chơn thật (Bhørartha) và ngăn trở sự hiểu biết đúng 
đắn (Darsana). Duy chỉ Phật thế tôn thành tựu phần đối trị” 
chứng pháp bất sanh, mới có khả năng đoạn trừ tất cả các loại 
minh trong mọi trường hợp. Chư vị Độc giác, Thanh văn tuy 
cũng diệt trừ (Hata) các minh, nhưng vì nhiễm ô vô tri chưa? 
đoạn trừ một cách rốt ráo nên chắng phải là nhất thiết chủng 


(Savartha). Vì sao? -Vi các vị này chưa đoạn trừ bất nhiễm 6 vô 





?Ht. Chu 诸 ; Skt. yah. 

3 Ht. Phật Thế Ten 佛 世尊 ; Skt. Buddho Bhagauän. Sphut tr.5- Các nhà 
chú giải Vinayauibhasäa, phân biệt có bốn trường hop:1. Phật nhưng không 
phải là Thế Tôn; chỉ các vị Pratyekabudha vốn tự mình giác ngộ nhưng 
không thể thuyết pháp. 2. Thế Tôn nhưng không phải là Phật; chỉ bổ-tát tối 
hậu thân. 3. Phật và Thế Tôn. 4. Không phải Phật cũng không phải Thế 
Tôn. 

4 Tit cả các minh—‡4#š3##, Quang ký 1 đọc là nhất thiết chủng 
minh— #4 #, chỉ cho bất nhiễm ô vô tri và chư minh># #chỉ cho nhiễm 6 
vô tri. Theo bản dịch tiếng Việt của TT. Tuệ Sỹ, dịch từ bản Skt., chữ 
Sarvatha (一 切 种 ) có nghĩa “một cách toàn điện”. 

5 Ht. Vô tri #& #ø còn gọi là#& 8 ; Skt. ajiiana. Có hai loại vô trí: nhiễm 6 
vô tri 3š 33 ## #n (Klistam ajñãnam) và bất nhiễm 6 vô tri 3š š5 & $ø (aklistam 
ajfiianam). 

5 Ht. Vinh đối tri 永 对 治 ; Skt. pratibaksa. Quang ký 1, vĩnh đối trị có nghĩa 
là bất thối; có hai: a. Thánh đạo; b.như thật giác; chỉ cho các chi đạo phẩm 
có năng lực đối trị hay diệt trừ phiền não nhiễm ô. 


“Ht. Vi 未 , co trong bản Đại Chánh Tạng, không có trong bản Minh Tạng. 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN TẬP |39 


tri đối với các pháp của Phật,Š đối với các đối tượng thật xa 
trong thời gian và không gian,” đối với các chủng loại nghĩa lý 


sai biệt vô hạn. '° 


Sau khi tán thán sự mỹ mãn về phẩm tính tự lợi của đức Thế 
Tôn, tiếp đến, tán thán sự vẹn toàn phẩm tính lợi tha của đức 
Phật: 

Đã wot chứng sanh ra khỏi vững bùn sanh tử: sanh tử là nơi chúng 
sanh bị chìm đắm, rất khó ra khỏi, nên được ví với bùn lầy. 
Chúng sanh chìm đắm ở trong đó, không người cứu giúp; đức 
Thế Tôn vì lòng thương xót, đã tuỳ theo từng trường hợp, 
giảng thuyết giáo lý, đưa bàn tay chánh pháp để cứu vớt ra 
khỏi. 

Tán thán các phẩm tính của đức Phật xong, tiếp đến là bảy tỏ 
sự kính lễ: 

Sau khi kính lễ vi Đạo Sự như lý như uậy: cúi đầu xuống sát chân 
gọi là kính lễ. Đức Thế Tôn có đầy đủ các phẩm tính tự lợi và 
lợi tha ở trước cho nên nói “như thị”. Ngài dạy dỗ truyền trao 





8 Ht. Phật ph&p 佛 法 , Quang ký 1.tr.6, chỉ cho thập lực của thân Phật. Theo 
bản dịch tiếng Việt của T.T. Tuệ Sỹ, Phật pháp chỉ cho 18 bất cọng pháp, là 
những pháp đặc hữu cá biệt nơi Phật (Sphut. tr. 7). 

9 Ht. Cực viễn thời xứ‡#šš ñŸ /&. Quang ký 1, tr 6, ngoài 8 vạn kiếp gọi là 
cực viễn thời; ngoài tam thiên thế giới gọi là cực viễn xứ. 

!9 Ht. Chư Thanh văn Độc giác... bất nhiễm ô vô tri do vị đoạn cố, 
3# #‡ H]ll  ° ° ° RE 3t;5 & ku3šM ki. Quang ký 1, tr 6, Hàng Nhị thừa 
đoạn trừ nhiễm 6 vô tri, chưa đoạn trừ bất nhiễm 6 vô tri. Câu-xá luận sớ 1, 
Thanh văn Độc giác chưa đoạn trừ hết nhiễm 6 vô tri; Lân dụ bồ-tát, Bất 
động la-hán cũng chỉ mới đoạn trừ hết nhiễm ô vô tri, chưa đoạn trừ được 


bất nhiễm vô tri; do đó, câu trên, theo bản đời Minh, sát văn hơn. 


40 | NHIÊU TÁC GIẢ 


một cách như thật không điên đảo nên gọi là Như lý sự 
(Yathartha-Sastra,). Ba chữ Như lý s cũng đã tự hiển bày phẩm 
tính lợi tha, khéo léo phương tiện giảng thuyết chánh giáo 
đúng như sự thật, vớt chúng sanh ra khỏi vũng bùn sanh tử, 
không phải bằng uy lực (Prabhaua), ân huệ (Vara- pradana) hay 
là thần thông (Rddhi). 


Kính lễ Như lý su như vậy, ý muốn làm gi? 

Tôi sẽ diễn giải luận Đối pháp tạng: dùng để giáo dục môn đệ 
gọi là luận (Sastra). Đó là luận gì! 

- Đối pháp tạng (Abhidharmako§a). 

Sao gọi là Đối pháp? 

IL Định nghĩa Đối pháp Câu-xá 

a. Đối pháp 

(1a). Đối pháp là hué vo nhiễm! uà các từy hành !?của nó. 


Huệ (prajiia) là sự tư trạch về pháp. ” Tịnh (amala) là vô lậu 


(anäsraua). Tùy hành là quyến thuộc của tịnh huệ. Tóm lại, 


1 Ht. Tịnh huệ:## cổ. Tịnh trf 兆 智 ; Skt. prajñä amala. Quang ký 1, tr. 7, 
chỉ cho huệ không cáu bẩn, thoát ly khỏi sự ràng buộc của hai thứ hệ 
phược. 

!? Ht. Tùy hànhF§ 7 cổ. là Trợ ban 助 伴 ; Skt. sanucara, có nghĩa là đoàn 
tuỳ tùng, cùng di theo. 

3 Ht. Trạch pháp‡#;%; cổ. giản trạch ph&p 简 择 法 ; Skt. dharma - brawicaya， 
là sự tư duy, phân biệt, giản trạch về các pháp. 

# Ht, Quyến thuộc#§; cổ. nhân duyên tư luong 因 缘 资 粮 ; Skt. 
sabariuära, có nghĩa là đi theo, hộ tống. 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN TẬP |41 


như vậy năm uẩn vô lậu được gọi là Đối pháp. Đây là Thắng 
nghĩa A-tỳ-đạt-ma (Paramarthiko bhidharmah). Nếu nói theo 
Thế tục A-tỳ-đạt-ma (Samketiko' bhidharmah) thì, 


(1b). Và những huệ và luận giúp chứng đắc Huệ vo nhiễm ấy. 


Và những huệ: chỉ cho các huệ hữu lậu, văn huệ, tư huệ, tu 
huệ và huệ bẩm sinh, với các tùy hành của nó giúp chứng đắc 
huệ vô nhiễm. Và Luận: chỉ cho các giáo nghĩa có khả năng làm 
phát sinh vô lậu huệ (ở đây chỉ cho Phát-trí, Lục Túc Luận). 
Các huệ và luận nầy là tư lương của Huệ vô lậu nên cũng được 


gọi là A-tỳ-đạt-ma. 


Thích danh A-tỳ-đạt-ma: Cái gì có mang và duy trì đặc tính 
riêng của nó đều gọi là pháp; nếu là thắng nghĩa pháp, chỉ có 
niết-bàn; nếu là pháp tướng pháp, thời chỉ chung cả tứ đế. Pháp 
có khả năng đối quán tứ đế và đối hướng niết-bàn gọi là đối 
pháp. 

b. Câu-xá: 


Tại sao luận nầy gọi là Đối pháp tạng? 


(1b) Bao hàm thắng nghĩa, đồng thời dựa uào thắng nghĩa, 
Cho nên Luận này được gọi là Đối pháp Câu-xá. 


Vì thắng nghĩa trong đối pháp ” được đưa vào trong Luận này 
nên nó có tên gọi là Tạng. '“ Hoặc do Luận này lấy đối pháp làm 
sở y, từ đối pháp mà có, được thâu nhiếp vào trong đối pháp 


nên cũng gọi là Tạng. Vì vậy, Luận nầy gọi là Đối pháp tạng. 





5 Ht. Nhiép 播 , cd. nhiếp nhập‡# ^; Skt. samanupravesat. 
16 Ht. Tang 藏 ; Skt. Kosa, có nghĩa là cái bao chứa. 


42 | NHIÊU TÁC GIÁ 


II. Ý hướng của A-tỳ-đạt-ma. 


Vì nhơn duyên gì mà giảng thuyết A-tỳ-đạt-ma, ai là người 
đầu tiên giảng thuyết mà nay, Luận chủ cung kính giải thích? 
Tụng nói: 

(3). Ngoài sự tư trạch uề các pháp, hắn không còn 

Phương tiện đặc sắc nào khác có thể diệt trừ các hoặc. 

Bởi uì hoặc mà thế gian trôi nổi trong biển Hữu. 

Do dó, truyền thuyết, đức Phật giảng đối pháp. 

Nếu ha bỏ sự giản trạch về các pháp thời không có một 
phương tiện đặc sắc nào có thể diệt trừ các phiền não. Chính 
các phiền não đã khiến cho thế gian trôi nổi, xoay van trong 


biển sanh tử mênh mông. 


Vì lẽ này nên đức Phật đã giảng thuyết đối pháp với mục đích 
giúp cho thế gian có được sự tư trạch về pháp, theo truyền 
thuyết”? (kila). Thật vậy, nếu không giảng thuyết đối pháp thời 
các đệ tử không thể giản trạch đúng nghĩa lý chơn thật của các 
pháp tướng. Song, đức Phật Thế Tôn giảng thuyết đối pháp rải 
rác khắp nơi; các bậc đại Thanh văn như Đại Đức Ca-đa-diễn- 
ni TửŸ... tập hợp lại và ốn định. Cũng như Đại Đức Pháp 
Cứu” tập hợp các bài kệ tung” làm thành phẩm Vô Thường. 





 Ht. Truyền thuyết4# ‡*; Skt. kila 
1 Ht, Ca-đa-diễn-ni Tử ‡ # £† #£, i Ý; Skt. Scthavira - Katyayaniputra 
' Ht. Pháp Cuwu 法 救 ; Skt.Dharmaträta. 


2 Ht. Ô-đà-nam ,§3È #; Skt.Udãna, có nghĩa là tự thuyết, một trong 12 
bộ kinh. 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN TẬP | 43 


Các Luận sư Tỳ-bà-sa”' nói như vậy. 
TIẾT 1: TỐNG LUẬN VỀ PHÁP 
L BẢN THỂ CUA PHÁP. 
A. TỤNG VĂN. 

Hán văn: 

有 漏 无 漏 法 

除 道 多 有 为 

3# 3l hã tý 

故 说 名 有 漏 

#&›R 3l :š tt 

及 三 种 无 为 

3NJjj} # —%X 

Jb†? #&øt 

‡‡;3 t 8E 3£ 

k§ 3$ # 4-5] 

#1: š # 

5# 3F‡£34 
Phiên âm: 

Hữu lậu vô lậu pháp, 

Trừ đạo dư Hữu vi 

U bỉ lậu tùy tăng, 

Cố thuyết danh Hữu lậu. 


Vô lậu vị đạo đế 





?Ht. Tỳ-bà-sa Sư #3#z?#ñ; Skt. Vaibhasika. 


44 | NHIÊU TÁC GIÁ 


Cập tam chủng Vô vi 
Vị hư không nhị diệt; 
Thử trung không vô ngại. 
Trạch diệt vị ly hệ 
Tùy hệ sự các biệt; 
Tất cánh ngại đương sanh, 
Biệt đắc Phi trạch diệt. 
Việt dịch: 
Các pháp là hữu lậu, vô lậu. 
Trừ đạo đế, hữu vi là 
Hữu lậu, vì trong đó, 
Các lậu cùng tăng trưởng. 
Vô lậu là đạo đế 
Và ba loại vô vi, 
Hư không và hai diệt; 
Tính hư không vô ngại. 
Trạch diệt là ly hệ, 
Theo hệ sự khác biệt; 
Phi trạch diệt nghĩa là 
Toàn ngăn pháp vị lai. 
B. LUẬN THÍCH. 
1. Tống thuyết 
Nói rằng, tất cả các pháp, tóm tắt chia làm hai loại: 
Hữu lậu và vô lậu. 


Đó là phần nói chung về tất cả các pháp. 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN TẬP | 45 


2. Hữu lậu 
Hữu lậu” (Sasrava) là gì? 


Trừ đạo đế, hữu ti là 
Hữu lậu, 


Ngoại trừ đạo đế, tất cả các pháp hữu vi còn lại đều thuộc hữu 


lậu. Vì sao? 
vi trơng đó, 
Các lậu cùng tăng trưởng. 


Thật vậy, các Lậu sinh khởi cũng do vin bám vào diệt đế và 
đạo đế, nhưng chúng không thể theo đó mà tăng trưởng,” cho 
nên cả hai không thuộc về hữu lậu. Ý nghia “bất tùy tăng” sẽ 


được nói rõ trong phẩm Tùy Miên ở sau. 
3. Vô ưi 
Thể nào là vô lậu (Anasrava)? 


Vô lậu là đạo đế 


Và ba loại uô wi, 

Ba loại vô vi đó là gì? 
Hư không va hai diệt; 
Những gi gọi là hai? 


Là diệt do tư trạch và diệt không do tư trạch. Ba loại vô vi này, 





2Ht. Hữu lậu 2 3ã; cđ. Hữu luu 有 流 ; Skt. sasraua. 


3 Ht. Tuỳ tăngRễ 3#, cd. Tùy tăng mién 随 增 眠 ; Skt. anuserate. 


46 | NHIÊU TÁC GIẢ 


hư không”” vô vi, trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi, cùng 
với đạo thánh đế thuộc về pháp vô lậu; lý do vì sao?-bởi vì, ở 


trong đó, các lậu không tăng trưởng. 
a. Hư không vo wi 


Trong ba loại vô vi được nói đến một cách vắn tắt ở trên, Hư 


không lấy vô ngại” làm tánh; 
Tánh hư không vô ngại. 


do tính chất không ngăn ngại nên ở trong đó, Sắc được lưu 
hành. 


b. Trạch diệt vô vi 
Trạch diệt “5 là ly hệ?” 


Diệt do tư trạch lấy ly hệ làm thể tánh. Những gì thoát khỏi sự 
ràng buộc của các pháp hữu lậu, chứng được giải thoát niết-bàn 
được gọi là trạch diệt. Trạch là giản trạch tức là huệ sai biệt.” 
Diệt được thành tựu do năng lực tư trạch (trạch lực sở đắc diệt) 
về bốn thánh đế một cách cá biệt nên gọi là trạch diệt. Cũng 


như ngưu sở giá xa được gọi là ngưu xa (xe bò) do lượt bỏ 


# Ht. Hư không/š %; Skt. akaka: là khoảng trống, ở trong đó các sự hữu 
toả sáng mãnh liệt. 


? Ht. Vô ngại; Skt. anäurti, anãuarrana: không bị trùm kín hay che 
kín. 


6 Ht. Trạch diệt‡#z3; Skt. pratisamkhya-nirodha. 
”Ht. Ly hệ8#&#†, cđ. vĩnh ly zk&&; Skt. visamyoga. 
?3Ht. Huệ sai biệt 慧 š 5], cđ. Trí thắng nhân 4ÿ ## BỊ; Skt. prajfiavisesa: chỉ 


cho huệ vô gián đạo đoạn trừ phiền não. 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN TẬP |47 


những hạng từ ở giữa (tức từ sở giá). 
Tất cả các pháp hữu lậu đồng một loại một loại trạch diệt ư?- 
Không. Vì sao? 


Theo hệ su2 khác biệt; 


Nghĩa là có bao nhiêu Hệ sự (Samyoga-dravya) thời có bấy 
nhiêu sự Thoát ly khỏi hệ sự ấy. Nếu không như vậy, thì khi 
chứng đắc tịch diệt đối với các phiền não được đoạn trừ trong 
giai đoạn kiến đạo khổ đế, thì cũng phải chứng đắc tịch diệt đối 
với tất cả các phiền não. Và nếu như thế, việc tu tập các 
phương pháp đối trị khác trở thành vô dụng. Ở đây, căn cứ vào 
nghĩa nào để nói, Diệt không đồng loại?-Sở đi nói như vậy, do 
căn cứ vào nghĩa, bản thân của Diệt tự nó không có đồng loại 
nhơn, đồng thời nó cũng chăng phải là nhơn đồng loại cho bất 
cứ một pháp nào khác; chứ chăng phải nói rằng không có đồng 


loại. 
3. Phi trạch diệt vo vi 


Phi trạch điệt?0 nghĩa là 


Toàn ngăn pháp vi lai. 


Khác với diệt ở trước, diệt nầy do trở ngại khiến các pháp vị 
lai vĩnh viễn không thể sinh khởi, đồng thời, nó thành tựu 
không phải do tư trạch mà chính là do thiếu duyên, gọi là Phi 
trạch diệt. Chắng hạn, khi con mắt và y tập trung vào một sắc 


pháp nào đó, các sắc pháp khác còn lại cũng như thanh, hương, 





”Ht. Hệ sự 3**#, cđ. là Kết4&; Skt. samyogadravya: có nghĩa số lượng. 


3 Ht. Phi trạch diệt3E‡#z4; Skt. apratisamkhyä-mrodha 


48 | NHIÊU TÁC GIẢ 


vị, xúc... sẽ biến mất, nói cách khác là chìm vào quá khứ; vốn 
duyên với các trần cảnh như vậy, năm thức nhãn, nhi, tỷ, thiệt, 
thân, ở trong đời vị lai, hoàn toàn không sanh khởi, do vì 
chúng không thể duyên được với các trần cảnh quá khứ đó. 
Như vậy, do duyên không đủ mà thành tựu Phi trạch diệt. 


Đối với các pháp, thành tựu Diệt, có bốn trường hợp: 

'Với những pháp mà trạch diệt được thành tựu, đó là các pháp 
hữu lậu thuộc quá khứ, hiện tại có xu hướng sanh khởi. 

Với những pháp chỉ có phi trạch diệt thành tựu, đó là các 
pháp hữu vi, hữu lậu có xu hướng không sinh khởi. 

Với những pháp mà cả trạch diệt và phi trạch diệt đều thành 
tựu, đó là các pháp hữu lậu không có xu hướng sinh khởi. 

Với những pháp mà cả hai loại diệt đều không thành tựu, đó 
là các pháp vô lậu trong hiện tại và vị lai, có xu hướng sinh 
khỏi. 

Như vậy, đã nói xong về ba pháp vô vi. 

(còn tiếp) 

Thích Phước Viên 


(NCPH Thừa Thiên Huế-Số 1/2001) 


